QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP 


Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp, các nhà xưởng nhà máy được 
mở ra để cung ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, thì quạt hút công 
nghiệp cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe, môi 
trưởng an toàn, nhờ những công dụng của mình, giúp nhà máy và công nhân 
hoạt động được hiệu quả hơn. 


Quạt hút công nghiệp là gì? 


Quạt hút công nghiệp là loại quạt hoạt động ở công suất cực lớn, tạo ra lực 
đây hoặc hút nhờ vào sự chuyên động của Motor, Trục quạt và cánh quat, 
được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và đời sống, chính vì sự mạnh mẽ 
của quạt nên người ta gọi những quạt có cánh bản, motor lớn tạo ra lực mạnh 
là quạt hút công nghiệp. 

Hôm nay System Fan xin chia sẻ với quý đọc giả về các sản phẩm quạt hút 
công nghiệp được ứng dụng trong ngành công nghiệp nặng, ứng dụng của nó 
là để làm mát nhà xưởng, thông khí tòa nhà, cấp khí tươi cho tầng hầm, hút 
lọc bụi cho xưởng sản xuất, xử lý khí thải ở khu chế xuất, công ty, xí 
nghiệp...là loại quạt hút công nghiệp có công suất cực lớn và ứng dụng 

đặc thù. 


Nếu bạn đang tìm kiếm dòng quạt hút công nghiệp đề lắp đặt cho nhà máy, xí 
nghiệp, tòa nhà... thì đây chính là bài viết hưu ích dành cho bạn. 


Còn nếu bạn đang tìm quạt treo tường, quạt cây...dùng cho nhà hàng thì đây 
không phải bài viết cho dòng sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm. 


Chúng tôi chỉ sản xuất nhưng quạt lớn, công suất lớn, hình thù của nó 
đôi lúc băng cả căn nhà bạn đang ở. 


Cấu tạo của quạt hút công nghiệp 


Như đã giới thiệu bên trên, quạt hút công nghiệp systemfan là loại quạt được 
cấu tạo bởi việc sử dụng những quạt ly tâm, quạt hướng trục cùng với các hệ 
thống ống dẫn, chụp hút, van... để lưu thông không khí cho công trình lớn như 
nhà xưởng, tòa nhà...có chức năng tùy thuộc vào thiết kế và như cầu người 
sử dụng , như Cấp khí, Xử lý khí thải, thông gió làm mát... 


Tại sao cần lắp đặt quạt hút công nghiệp 2 

Trong môi trường sản xuất hay sinh hoạt, những nhà máy, tòa nhà thường là 
những nơi tập trung đông người, nhà máy còn thải ra nhiều loại khí thải khác 
nhau, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe, vì vậy cần lắp đặt những hệ 
thống quạt hút công nghiệp để hút đi những khí thải, thay vào đó là những 
luồng không khí tươi, tốt cho sức khỏe con người, giúp lưu thông không khí 
một cách chủ động, con người sinh sống hay người lao động nơi được lắp đặt 
mới cảm thấy không khí không còn sự ngột ngạt, oi bức, để sống có sức khỏe 
tốt, làm việc thì hiệu quả tăng cao. Bảo về sức khỏe chính là vai trò chính của 
sự ra đời của quạt công nghiệp. 


S2Giá quạt hút công nghiệp là bao nhiêu 2? 

Chỉ phí lắp đặt quạt hút công nghiệp là thắc mắc của rất nhiều doanh 
nghiệp và chủ doanh nghiệp. để làm sáng tỏ vấn đề ngày thì System Fan phải 
khảo sát nhu cầu, khảo sát nhà xưởng, mới có thể tư vấn thiết kế c công suât 
quạt hút công nghiệp phù hợp với nhu cầu, diện tích của công trình, nếu chỉ 
tính toán sai thì rất có thể quý khách sẽ tiền mất tật mang, việc sửa chữa, thi 
công chậm, không hiệu quả...sẽ làm mắt thời gian, tiễn độ, tiền bạc hơn tất 

cả đó là tinh thần của bạn. 


Vì vậy lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn " Hãy tìm đến những đơn vị 
hàng đầu, những đơn vị làm việc với cái tâm với nghà, họ có nhà xưởng 
đủ năng lực sản xuất đề đảm bảo chất lượng và tiến độ của công trình " 


Tại sao nên chọn System Fan 2 


" Đơn giản vì chúng tôi làm việc vì cộng đông, vì sự tử tế và niễm vui, 
niêm đam mê trong từng sản phâm, với Bạn là sản phẩm nhưng với 
SYSTEM FAIW là Tác Phẩm ”_ trích lời Giám Đốc _ Phạm Thế Hiệu. 


* Với phương châm làm kim chỉ nam : 


Chất Lượng — Uy Tín — Giá cả cạnh tranh —- Phục vụ chuyên nghiệp, System 
Fan Việt Nam cam kết hệ thống hút bụi sẽ giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm 
chỉ phí, tăng năng suất và hiệu quả công việc cho nhà xưởng sản xuất cho 
quy khác hàng. 


* Cam Kết : 
Cam kết giá luôn tốt nhất 
w Chế độ bảo hành dài hạn 


w Tư vấn thiết kế miễn phí 

>>> Nếu quý khách cần tư vấn thiết kế, báo giá quạt hút công nghiệp hãy 
liên hệ HOTLINE : 

https://systemfan.vn 

https://systemfan.vn/quat-cong-nghiep 

https://quatcongnghiepsaigon.vn 


